Wilbert Rideau : Ké Tử Tội 
Thất Học Trở Thành Một 
Cây Bút Lừng Danh 


Phan Bá Thụy Dương 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Mục lục 


Lừng Danh 


Phan Bá Thụy Dương 


Wilbert Rideau : Kẻ Tử Tội Thất Học Trở Thành Một Cây Bút 
Lừng Danh 


Không phải kẻ nào mang án tử hình cũng hoàn toàn tuyệt 
vọng, mất đi niềm tin về sự sống còn của mình. Thảm trạng 
cùng nhục cảnh tù đày nhiều lúc lại là môi trường, cơ hội tốt 
để con người có thể phát huy, ghi lại những suy tư, những 
khổ ải, gian truân mà họ đã kinh qua, chiêm nghiệm... Tác 
phẩm của họ thường được người đọc ưu ái đón nhận và được 
xem, liệt vào hàng kiệt tác trong các lãnh vực báo chí, văn 
học, chính trị.. 

Chỉ mới vài ba thập niên trở lại đây thôi ngưởi ta lại có dịp 
được hiểu biết thêm những danh tài mới. Chẳng hạn như 
Jack Henry Abbott - tác giả mấy cuốn sách đắc giá: My 
Return và In The Belly Of The Beast: Letters From Prison 
thuộc loại best-seller toàn cầu. Theo tin của các giới báo chí 
, truyền thông và viên chức cải huấn trại Wende Correctional 
Faculty thuộc New York loan báo thì nhà văn da đen này đã 
treo cổ tự vận trong phòng giam cấm cố, biệt lập của mình 
vào buổi sáng chủ nhật ngày 10 tháng 2 năm 2002 khi vừa 
58 tuổi. 

Chẳng hạn một nhân vật lừng lẫy khác là Eldridge Cleaver 
nguyên chủ bút tạp chí Remparts, tác giả tập Soul of Fire và 
nhất là tác phẩm thời danh Soul of Ice. EC là một tay hùng 
biện giỏi và đã từng gây nhiều cuộc tranh luận sôi nổi, ồn ào 
trong giới ủng hộ và phản đối. Đã có thời ông làm ủy viên 
Thông Tin cho đảng Black Panther và năm 1968 EC cũng đã 


từng đứng ra tranh cử Tổng Thống Hoa Kỳ dưới màu cờ của 
đảng Peace and Freedom. Ông ta còn là một nhà tranh đấu 
chủ trương bạo động và đã làm nhiều giới lảnh đạo hành 
pháp, tư pháp nhức đầu. Khi cố Tổng Thống Reagan còn là 
Thống Đốc tiểu bang California, có lần ông đã tuyên bố một 
cách giận dữ - khi được biết vài trường đại học và nhất là 
University of California tại Berkeley mời Cleaver giảng 
thuyết cho sinh viên của họ: Nếu để cho EC dạy dổ con em 
chúng ta, coi chừng có ngày bọn chúng trở về nhà cắt cổ 
chúng ta vào ban đêm 

Nghe nói vào cuối thập niên 60 Eldrige còn ngang nhiên 
thách đố ông Ronald Reagan cùng chơi trò sanh tử tay đôi 
theo kiểu cao bồi miền Tây và dành cho thống đốc quyền tự 
ý chọn vũ khí giao đấu. Liều lĩnh, chơi bạo như thế có lẽ vì 
EC biết rõ Reagan trước khi bước chân vào lãnh vực chính trị 
đã từng là tài tử đóng phim Western. Eldrige đã mất đi vào 
ngày 1 tháng 5 năm 1998 tại Pomona Valley Hospital ở 
ngoại ô Los Angeles vào ngày 1-5-1998, chấm dứt một cuộc 
sống đầy sôi nổi, sóng gió, vì chứng ung thư nhiếp hộ tuyến, 
hưởng thọ 62 tuổi. Ông còn được nhiều người truyền tụng 
xem như là hậu thân, hiện thân của Malcom X. 

Ngoài ra, chỉ kể riêng từ trại Louisina State Penetentiary 
[khu cải tạo Angola] trong nhiều năm qua người ta đã có cơ 
hội biết thêm về những người-tử-tội-trở-thành-nhà-báo như 
Billy W. Sinclear, Ron Wikberg, Tommy Mason... Ba người 
này đều do WR đưa về tờ Angolite. Đặc biệt là trường hợp 
Wilbert Rideau kẻ được rất nhiều người ủng hộ và tên tuổi 
lừng danh nhất. 


Cuộc đời của WR mang nhiều sắc thái đặc thù, đầy hấp lực 
và là một tắm gương trong sáng. Nhờ những nổ lực vươn 
mình hướng thiện không ngừng mà ông, từ một kẻ sát nhân, 
mang án tử hình, bị thất học, trong thời gian chờ ngày lên 
đoạn đầu đài đã chịu khó tự học, đọc sách để trở thành một 
nhà báo, nhà văn được nhiều giải thưởng và sự nể trọng, ưu 
ái của mọi giới, mọi người. 

Vào tháng 3 năm 1993 tạp chí Life đã vinh danh WR là: “tù 
nhân hoàn lương được phục hồi danh dự nhất nước Mỹ”. Đó 
cũng là câu nói mà những người gần gũi Wilbert, các bạn tù, 
nhân viên giám sát, cũng như viên chức cải huấn thường 
miêu tả, phát biểu khi đề cập về ông. 

Chính Edwin Edwards vị Thống đốc tiểu bang Louisiana cũng 
tuyên bố trong cuộc họp báo ngày 17-6-1986 rằng: Nếu có 
quyền hành xử riêng theo niềm tin của mình, tôi đã ký lệnh 
phóng thích WR. Tôi đồng ý với những người nói rằng ông ta 
đã được phục hồi danh dự. 

NHỮNG NGÀY CÙNG KHỔ 

WR sanh ngày 13 tháng 3 năm 1942 trong một gia đình 
nghèo, bất ổn tại xóm Lawrtell thuộc tiểu bang Louisiana - 
nơi năm vừa qua đã bị cơn bão Katrina tàn phá dử dội. 
Tháng trước lại bị thêm nạn hạn hán và hiện đang cố gắng 
phục hồi, lôi kéo cư dân trở lại. Mới đây, người ta lại vừa tổ 
chức tại N.O Fairgrounds Race Course một chương trình đại 
nhạc hội quan trọng về nhạc Jazz, Blues, Rap, Zydeco...liên 
tục trong 2 cuối tuần, gồm 6 ngày. Cuộc trình diễn đã bắt 
đầu vào ngày thứ sáu 28-04-06 và vừa chấm dứt vào đêm 
chúa nhật 07-05-06, với những ca nhạc sĩ thượng thặng như 


Bob Dylan, Dr. John, Bruce Springsteen, Ani DiFranco, Peter 
Seeger, Keith Urban, Paul Simon, lrma Thomas, Pete 
Fountain, Lionel Richie... 

Khi ông lên 6 thì theo cha mẹ di chuyển về khu Lake Charles 
- lim Crow South ở miền Tây Nam Louisiana, chổ tiếp cận với 
ranh giới miền Đông tiểu bang Texas. Đó là một thị trấn phát 
triển và khai thác dầu khí với nhiều sòng bài, nằm trong khu 
vực được gọi là vùng “Deep South”. Nơi đây vấn đề kỳ thị 
chủng tộc, màu da đã được định hình, đậm nét cố hữu. Tính 
chất phân biệt này đã hoàn toàn chia cách cuộc sống xã hội 
và nếp sinh hoạt văn hóa của người da trắng và da màu. 

Ký giả Ray I. Broussarf của tờ News Banner tại Covington - 
Louisina, trước đây trong một bài báo lên tiếng yêu câu trả 
tự do cho WR đã viết: Nếu quí vị chưa từng sống trong vùng 
Cực Nam vào thời kỳ quyền bình đẳng chưa được thực thi thì 
quý vị không thể nào hiểu rỏ miền Nam và chắc chắn là quí 
vị không biết gì về Louisiana trong giai đoạn đó... Tôi đã 
từng nhìn kỷ vào mắt của những người da đen khi thấy bọn 
thanh niên da trắng to con ra lệnh cho họ đi xuống xếp hàng 
đằng sau, ngồi vào phía chót xe bus, hay đuổi họ ra khỏi cửa 
các quán cà phê, các quày hàng tiệm ăn chỉ dành riêng cho 
người da trắng. Quý vị có thể nhận thấy rỏ ràng được những 
ánh mắt của người bị hạ nhục kia chứa đầy sự phẩn uất, thù 
ghét. Nhà báo Broussart là một trong những người da trắng 
luôn ủng hộ việc xin phóng thích WR sau khi nhận ra các nổ 
lực hoàn thiện, hướng thiện đáng khen qua những hoạt động 
xây dựng tích cực của người tử tội này. 


Khi còn thơ ấu Wilbert đã theo học tại Second Ward 
Elementary School một trường tiểu học dành riêng cho 
người da đen và là một học sinh giỏi, thông minh, linh hoạt, 
yêu thích khoa học. Có lúc cậu bé nhút nhát này đã mơ ước 
mai sau sẽ trở thành một nhà du hành vũ trụ giống như 
nhân vật anh hùng Flash Gordon luôn luôn bay bổng, ngao 
du trên không, được miêu tả trong các tập sách truyện vẽ 
bằng tranh. 

Gia đình WR vốn nghèo khó - nghèo khó hơn cả mức độ 
thiếu kém của những người khác trong cộng đồng người 
cùng màu da. Đời sống gia đình lại càng tụt dốc, tồi tệ hơn 
sau khi cha mẹ ông ly dị. Wilberg sống với mẹ và thức ăn 
trưa mỗi ngày đi học của cậu học trò ốm yếu, cơ hàn này chỉ 
là một củ khoai lang lạnh ngắt. Nhiều khi Wilbert phải vất 
ném đi vì cảm thấy ngán ngẩm, xấu hổ. Mặc cảm thua thiệt 
cùng bản chất rụt rè, vụng về khi giao tiếp, thân cận đã làm 
WR càng ngày càng xa lánh, mất đi các bạn cùng trường. 
Sau khi lên lớp 8 thì WR được chuyển về trường W.O Boston 
Colored HS. Từ đó ông bắt đầu biết trốn học để đi chơi xúc 
xắc với bọn trẻ lêu lổng bên những ngôi mộ bị phá hoại, cỏ 
mọc um tùm trong khu nghĩa trang trước mặt nhà ông. Cuối 
cùng ông bỏ học. Khi ấy ông vừa mới 13 tuổi. Nhờ khai gian 
là đã 16 nên Wilberg xin được việc dọn dẹp, lau chùi cho 
một tiệm tạp hoá của người da trắng với tiền lương dưới 
mức tối thiểu. Sau đó xin được những công việc bán thời 
gian khác, thông thường một ngày làm 2, 3 nơi, nhưng cũng 
chỉ là công việc thấp kém như ban ngày thì cầm chổi quét 
dọn, ban đêm thì đẩy xe cút kít. Bị hắt hủi và kỳ thị nhiều 


lần khiến WR cảm thấy chán đời và tự ghét thân phận mình 
hơn. 

Năm 1990 ông đã kể lại với cô Anne Butler một cây bút tại 
Louisiana: Sau khi nhìn qua sự phân biệt giữa chúng tôi và 
họ, có lúc tôi đã phát hiện và khẳng định rằng cuộc đời chỉ 
mang ý nghĩa hể là người da trắng là có tất cả và đó là 
phương thức mà người ta đang áp dụng,hành xử. Tôi không 
chấp nhận sự việc này. Sự việc đó phi lý, không thể dung 
dưởng được. Tôi cần sự thay đổi, tôi muốn có điều kiện tốt 
đẹp hơn...và thoát khỏi tình trạng tuyệt vọng, mất niềm tin 
mà tôi đã gánh chịu. Đó hẳn là cảm nghĩ mà ông và đã thừa 
hưởng từ những người lớn tuổi trong cộng đồng da đen. 

Tuy những công việc bấp bênh, bị khinh bạc kia chẳng cải 
thiện được cuộc sống bao nhiêu nhưng với số tiền kiếm được 
$35 mổi tuần cũng giúp WR phần nào trên lộ trình kết giao 
bằng hữu mới qua các cuộc uống rượu “gin” hay trong hội 
trường bài bạc, cá độ... Môi trường xấu này đã vô hình 
chung dẩn dắt WR vào ngỏ cụt. Cho đến ngày 16-2-1961 lúc 
vừa 19 tuổi Rideau đã liều lĩnh dùng súng lục cướp chỉ 
nhánh ngân hàng Gulf National tại thị trấn Lake Charles. 

Khi bị phát hiện, để thoát thân WR đã bắt cóc ông giám đốc 
và 2 nữ nhân viên làm con tin. Cả 3 đều là người da trắng. 
Trên đường đào tẩu, khi ra tới vùng ngoại ô thì cô Julia 
Ferguson cho xe chạy chậm lại và họ tìm cách trốn thoát. 
kêu dừng lại không được, Wilbert đã nã hết 6 viên đạn và 
làm 3 người bị thương. Khi Julia gượng đứng dậy thì WR 
dùng dao đâm vào ngực cô. Theo lời của cảnh sát thì cô này 
gượng dậy để xin tha mạng. Còn theo lời khai của Wilbert thì 


ông dự tính sau khi đến nơi có thể thoát thân ông sẽ thả họ 
về. Việc giết cô Julia chỉ là hành động thiếu suy nghĩ trong 
lúc lo sợ, bối rối. 

BƯỚC VÀO CON ĐƯỜNG SÁNG TRONG BÓNG TỔỐI LAO LUNG 
Bị buộc tội cố sát và kết án tử hình 3 lần vào các năm 1961, 
1964, 1970, với các bồi thẩm đoàn toàn người da trắng. 
Nhưng các phán quyết trên đều lần lượt bị các Toà Thượng 
Thẩm, Toà Phá Án liên bang tiêu hủy bởi vì các tiến trình xử 
án này đều bị xem là bất hợp lệ, sai lầm, thiếu vô tư. Sau đó 
không lâu, vào năm 1972 Toà Thượng Thẩm lại tuyên bố 
hình phạt tử hình là vi hiến. Nhờ vậy WR thoát chết, trở 
thành tù nhân chung thân khổ sai và năm 1973 ông được 
đưa ra khỏi khu biệt lập dành cho những người chờ ngày ra 
pháp trường thọ lệnh hành quyết. 

Theo lời tường thuật của ông qua bài Why Prisons Don't 
Work thì năm 1962 ông cùng với 30 kẻ sát nhân khác bị 
chuyển sang trại Louisina State Penitentiary để chờ bị xử tử 
hoặc thọ án chung thân cấm cố. Tuy gương mặt của những 
người phạm tội này có sự khác biệt nhưng họ đều có chung 
nhiều điểm tương đồng: thiếu tay nghề, thất học, bốc đồng 
và đã từng làm những việc nông nổi, hồ đồ, thậm chí ngu 
xuẩn. Họ là những người đã từng thất bại, từ chối hay không 
thích ứng, hội nhập được với xã hội bên ngoài. 

Cảm thấy ân hận về tội lổi của mình Wilberg bất đầu miệt 
mài tự học và đọc sách. Ông đọc một cách say mê các sách 
về tôn giáo, thánh kinh mà luật lệ nhà giam cho phép cũng 
như những thể loại, đề mục khác bị cấm. Qua sách vở cũng 
như sự thân cận, trợ giúp của những người trong trại tù ông 


thấy xã hội, đời sống quanh ông đầy dảy những nhân vật 
anh hùng và người tốt bụng. Trường hợp kể cận bên ông 
nhất là những nhân viên cải huấn - những người có nhiệm 
vụ canh chừng ông, cải tạo ông lại là người thường lén lút 
cung cấp sách vở bị cấm đoán cho ông trau dồi kinh sử và 
mở mang kiến thức. Tưởng cũng cần nói thêm là những 
người tạo dựng con đường thăng tiến cho Wilbert ở đây đều 
là người da trắng. Điều này đã giúp Wilbert thay đổi hẳn 
nhản quan của mình. Có lẻ đối với ông, đó là một dấu mốc 
quan trọng, mới mẻ. Ông nhìn cuộc đời và con người bằng 
một lăng kính trong sáng hơn. Những ý niệm vẩn đục, mơ hồ 
cũ đã hoàn toàn tan tác theo sương khói. 

Sau một thời gian tự học hỏi, ông thấy hứng thú trong việc 
sáng tác và bắt đầu viết. Khởi đầu bằng cách viết thư giúp 
các bạn tù, rồi những bài nhận định, phân tích về tội phạm, 
hình luật thành một cuốn sách dày và bản thảo một tập 
truyện dài mà ông hy vọng người ta có thể tìm thấy sau khi 
ông bị xử giảo. 

Dần dần nhờ được giao dịch thư từ với thế giới bên ngoài và 
sự hướng dẩn thường xuyên của Clover Swann - một biên 
tập viên trẻ của một nhà xuất bản ở New York, ông trở nên 
hăng say sáng tác, cống hiến những nhận xét. suy luận của 
mình về thế giới tội phạm trong những bức tường, hàng rào 
kiên cố. Tiếng nói của ông càng ngày càng được người ta 
quan tâm, tiếp nhận. Nhờ vậy Wilbert cũng tìm thấy cho 
riêng mình một niềm hứng khởi, hy vọng mới. 

Nhiều nguồn tin cho biết trong suốt 44 năm trong trại giam 
ông luôn giúp đở các bạn tù khác và tuân thủ luật lệ, qui 


điều nghiêm ngặt và cũng chưa bao giờ bị sai phạm. Công 
việc nào ban quản huấn trao cho, nhờ cậy cho dù khó khăn, 
gian nan Wilbert Rideau đều hoàn thành mỹ mãn, xuất sắc, 
chẳng hề so đo, từ chối. 

Năm 1973 ông xin cộng tác với tờ Angolite nhưng bị khước 
từ vì BBT và nhân viên của báo này đều là người da trắng và 
chỉ dành cho người da trắng. Không nản chí ông đứng ra qui 
tụ nhiếu người da đen khác để tự thành lập tờ The Lifer với 
chủ trương phục vụ giới mang án tù chung thân. Năm sau 
đó ông bắt đầu viết hàng tuần mục The Jungle. 

Năm 1975 Toà án liên bang ra lệnh cải cách toàn bộ thể chế 
nhà tù tại trại cải tạo Angola và mở rộng quyền bình đẳng 
cho tất cả tội phạm. Vị quản thủ trại - ông Paul Murray 
Henderson, trước khi đi đã vội vã ủy nhiệm tờ Angolite cho 
Wilbert. Ông Paul Phelps - người kế thừa bèn hợp thức hoá 
việc bổ nhiệm ấy, đồng thời còn thoả thuận để WR được 
toàn quyền điều hành tờ báo đúng theo tiêu chuẩn áp dụng 
cho giới báo chí của thế giới tự do bên ngoài. WR có thể viết, 
cho đăng bất cứ chuyện gì, ngay cả tố giác các sai trái trong 
trại miển là ông có chứng cớ trung thực. 

Sau khi nắm tờ Angolite, Wilbert đã đưa Billy W. Sinclair, 
Tommy Mason - người cùng chủ trương tờ Lifer về với ông. 
Họ đã nhanh chóng biến bản tin tức quay bằng ronéo thành 
một tạp chí có giá trị và hoàn mỹ. Ngay năm sau, tờ 
Angolite đã đoạt nhiều giải thưởng toàn quốc. WR đã chính 
tay tuyển chọn các biên tập viên, văn nghệ sĩ cho tờ 
báo.Nhiều người khác trong bộ biên tập cũng đã thu hoạch 
được những giải thưởng quan trọng. Đồng thời tờ Angolite 


còn được giới truyền thông trên thế giới tự do ca ngợi, đánh 
giá cao. Bỉnh bút của ông là Ron Wikberg - người cùng viết 
cuốn Rage and Survival Behind Bars với ông, được xem là 
người có công trong việc khiến nhà tù hủy bỏ việc xử giảo tử 
tội bằng ghế điện để thay thế bằng phương pháp tiêm độc 
dược để giảm trừ sự đau đớn, kinh hoàng, qua bài The 
Horror Show. 

Tiếng nói của ông càng ngày càng được thế giới bên ngoài 
tán thưởng. Cho đến cuối thập niên 70 WR đã trở thành một 
diễn giả xuất sắc về lãnh vực tội phạm và báo chí. Ông 
thường được mời thuyết trình, nói chuyện tại các trường đại 
học, trên các đài truyền thanh, truyền hình khắp nơi. Trong 
nhiều lần xuất hiện trên chương trình Nightline ABC-TV, có 
lần ông đã cùng ngồi bàn luận với vị chánh thẩm Tối Cao 
Pháp Viện Hoa kỳ là Warren Burger về những vấn đề lịch sử. 
Liên tục 2 năm 1989 và 1990 ông đã bay về Washington DC 
để thuyết trình trước cuộc họp thường niên của American 
Society of Newspapers Editors. Ông và Ron cũng đã từng 
cộng tác với giáo sư Burk Foster của University of Louisiana 
năm 1991 để viết cuốn sách giáo khoa về tài phán tội phạm 
và quyển này được áp dụng cho đến ngày nay. Kể từ 1974 
về sau ông thường xuyên công tác với tiểu bang, với giới tư 
pháp, các trường học, các cơ sở, đoàn thể công, tư... về việc 
cải tiến chế độ lao tù, tạo công ích cho xã hội, những 
chương trình ngăn chặn việc học sinh bỏ học... Để có thể 
dành nhiều thời gian hơn cho công cuộc nghiên cứu và 
những hoạt động xây dựng, năm 1995 WR đã từ chức, 
nhường tờ Angolite cho các trợ thủ của mình. 


Với những hoạt động, đóng góp tích cực, không ngừng như 
vậy ông đã được trao tặng nhiều giải thưởng và tuyên dương 
danh dự của các giới chức hành pháp, tư pháp, hiệp hội báo 
chí, luật gia, truyền thông, truyền hình...Trong số đó đáng kể 
nhất là: 

- Giải Silver Gavel của Hội Luật gia Mỹ năm 1980. WR là tù 
nhân đầu tiên được vinh dự cao quí này trong suốt lịch sử 
hơn 100 năm của AB.A. 

- Giải George Polk của trường đại học Long Island. WR cũng 
là tù nhân đầu tiên được L.|JU trao tặng 

- Giải Ó vàng của CINE và giải Thurgood Marshaill Justice về 
truyện Final Judgement: The Execution of Antonio James, 
chiếu trên đài Discovery... 

Trong thời kỳ sửa soạn việc tuyển chọn giải Oscar năm 1999 
cho cuốn Life Sentences ông là chủ đề trong các bài tường 
thuật, phỏng vấn trên các đài Good Morning America, CBS, 
Fox, CNN... trên các báo nội địa Hoa kỳ và các quốc gia khác 
như Anh, Pháp, Đức, Úc, Hoà Lan, Bỉ...Trong hơn 30 năm qua 
ông luôn là đề tài chính cho vô số bài viết lưu truyền khắp 
nơi. 

Ngoài 2 cuốn Life Sentences, ông còn thực hiện nhiều phim 
tài liệu, tranh ảnh, videotape cho các lớp học... Riêng cuốn 
phim tài liệu The Farm chẳng những trúng giải trong kỳ đại 
hội Sundance 1998 mà còn được đề bạt giải Oscar. 

XÂY DỰNG CUỘC ĐỜI MỚI VÀO LỨA TUỔI VỀ CHIỀU 

Nhờ sự tranh đấu của nhiều lực lượng, hội đoàn hổ trợ để xin 
cải danh tội trạng, đặc biệt là sự can thiệp, tiếp tay của 
NAACP và Educational Fund cùng sự bào chửa của luật sư 


Johnnie Cohran ông được giảm án ngày tức khắc được trả tự 
do ngày hôm 15 tháng 01 năm ngoái vì thời gian ông ở tù 
đã gấp đôi hình phạt dành cho tội ngộ sát.. Nhiều người cho 
rằng ông phải nằm khám 44 năm có thể vì ông là một tù 
nhân đặc biệt và quá nổi tiếng, trong đó có ký giả Mathew 
W. Jacobs của nhật báo Shreveport, James Gill của tờ Times- 
Picayune, Ray I. Broussard của New Banner... 

Trong lúc mọi người cùng tuổi đang hay sắp an hưởng cảnh 
nhàn hạ trong tuổi hưu trí thì Wilbert mới khởi đầu xây dựng 
lại cuộc đời. Một tuần lể sau ngày được phóng thích ông đã 
phải đi xin thẻ căn cước vì trước đó, khi ông đến phi trường 
để bay đi Washington xuất hiện trên chương trình Nightline 
thì ông bị từ chối vì chưa có thẻ nhận dạng và giấy an sinh 
xã hội...Tại Nha Lộ Vận ông đã phải trưng dẩn các trang đầu 
của 3 tờ báo đã đăng hình ông trong các bài tường thuật sau 
khi ông được trả tự do, ông mới được cấp thẻ nhận dạng đặc 
biệt [unsual ID] để xử dụng. Ông cũng hy vọng sẽ lấy được 
bằng lái xe đầu tiên vào mùa Xuân năm nay. 

Ông cho biết: Việc trước mắt là tôi cần phải làm ra tiền. Đó 
là một ưu tiên, kiếm tiền để lo an định tương lai, bỏi vì tôi 
chỉ còn được vài năm để làm việc. Vấn đề hội nhập lại với xã 
hội mới, rộng lớn sau hơn 4 thập niên sống trong những bức 
tường kiên cố, ở lứa tuổi về chiều như ông hiển nhiên không 
tránh khỏi nhiều khó khăn, bất tiện. Từ việc phải mua bảo 
hiểm sức khoẻ, tập lái xe, học cách xử dụng cellphone, thẻ 
rút tiền...cho đến cả việc học thắt cà vạt đối với ông dcó khi 
vẫn còn lúng túng, bỡ ngỡ. Linda LaBranche một chuyên 
viên nghiên cứu về pháp luật cho Rideau Project tại Đại học 


Loyola và cũng là bạn thân của ông đã nói: Việc học lái xe 
không phải là điều dể dàng gì đối với một người đã 63 tuổi. 
Việc ấy sẽ tiến hình một cách chậm chạp. 

Sau khi gặp lại gia đình ông cho biết: tôi phải tập làm quen 
với ý nghĩ được tư do. Tôi phải tập thích ứng với một thế giới 
tương đối khác biệt với thế giới trước ngày tôi vào tù.... 

WR đang định viết sách và muốn chuộc lại lổi lầm, cũng như 
làm những việc hủu ích cho đời, cho những người đã đặt kỳ 
vọng, niềm tin nơi ông bao nhiêu năm qua có thể nhìn thấy. 
Mới đây, có nguồn tin cho rằng Rideau sắp ký một hợp đồng 
đầu tiên trị giá năm trăm ngàn Mỹ kim. Bây giờ, với trình độ 
cao và nhiều kinh nghiệm, mỗi ngày được tư do đi lại, có 
nhiều thời giờ nghĩ ngơi, làm những điều mình ưa thích, tâm 
nguyện chắc hẳn là một niềm vui vô bờ cho riêng ông: một- 
người-về-từ-cõi-chết. 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Nguyệt san giao mùa 
Được bạn: Ct.Ly đưa lên 
vào ngày: 3 tháng 7 năm 2006 


